Lắp đặt camera Viettel, khách hàng cân trả 
những khoản phí nào? 


Chi phí lắp đặt Camera Home Viettel là bao nhiêu? Hiện tại Viettel áp dụng mức giá 
lắp đặt camera Viettel siêu tiết kiệm nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử 
dụng dòng sản phẩm Camera Viettel Home. Tuy nhiên, giá sẽ khác nhau ở từng khu 
vực và dựa trên gói đăng ký của khách hàng. Quý khách hàng để rõ hơn có thê gọi 
điện đến tổng đài hotline 1800 8168 (miễn phí cước gọi) để được báo giá lắp đặt 
camera Viettel chính xác và cụ thể nhất. 


LẮP ĐẶT HOME CAMERA VIETTEL 
KHÁCH HÀNG CẦN TRẢ 
NHỮNG KHOẢN PHÍ NÀO? 


telecorn 
Ngoài phí lắp đặt, khách hàng còn phải trả tiền mua thiết bị. Đây là điều bắt buộc 
khi mua bất kỳ sản phẩm nào. Hiện tại Home Camera Viettel có 2 sản phẩm với các 
mức giá khác nhau Đặc biệt đối với khách hàng sử dụng internet cáp quang Viettel, 
nếu khách hàng đăng ký sử dụng gói lưu trữ đám mây, giá thiết bị camera chỉ còn 
720.000đ/chiếc đối với camera trong nhà và 1.000.000đ/chiếc đối với camera ngoài 
trời. 
Ngoài ra, để có thể xem được đữ liệu lưu trữ trên hệ thống cloud, khách hàng cần 
mua thêm các gói lưu trữ do Viettel cung cấp. Hiện có 4 gói lưu trữ cho khách hàng 
lựa chọn. Cụ thể, gói lưu trữ trong vòng 1 ngày là 16.000 đồng/tháng/1 camera (gồm 
VAT); gói lưu trữ data trong vòng 3 ngày là 22.000 đồng/tháng/1 camera (đã bao 
gồm VAT); gói lưu trữ dữ liệu trong vòng 7 ngày. 36.000đ/tháng/1 camera (đã bao 
gồm VAT); gói lưu trữ data trong vòng 30 ngày là 120.000đ/tháng/1 camera (đã bao 


gồm VAT). Ưu điểm lắp đặt camera Viettel Vì sao khách hàng chọn lắp đặt thiết bị 
camera Viettel? Với những ưu điểm dưới đây, chúng tôi tin chắc rằng camera gia 
đình Viettel xứng đáng là “người bạn đồng hành” của mọi gia đình, cụ thể như sau: 
- Hình ảnh trung thực, rõ nét trong mọi tình huống: Sản phâm Camera Viettel Home 
đảm bảo màu sắc ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đồng thời, khi thời tiết xấu 
(mưa, bão lớn...) camera Viettel vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh, video rõ nét, độ 
nét cao. 

Từ đó, bạn có thê dễ dàng theo dõi và quan sát, xác định ai và điều gì đang diễn ra. 
- Tích hợp AI nâng cao: Khi bật tính năng này, AI sẽ phát hiện chuyên động của 
người hoặc đồ vật. Do đó, Camera Viettel sẽ chỉ cảnh báo thiết bị khi có cơ thể người 
di chuyên chứ không cảnh báo khi vật thể di chuyền, tránh làm phiền người dùng 
khi chó mèo đi qua khu vực cảnh báo. Ngoài ra, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn mỗi khi 
nhận được cảnh báo, - Đàm thoại 2 chiều: Loa và micro tích hợp trên camera giúp 
các thành viên trong gia đình có thê đàm thoại trực tiếp với nhau. Nếu bạn đang đi 
du lịch hoặc công tác xa nhà trong một thời gian dài, bạn vẫn có thê dễ dàng tham 
gia vào các cuộc thảo luận và trò chuyện của gia đình. Hay đơn giản là nhắc nhở con 
cái tuân thủ thời gian biểu, tâm sự với người lớn, hay hướng dẫn quản gia, người hầu 
đúng giờ. -Nhỏ gọn, thâm mỹ cao và đễ dàng lắp đặt: Home Camera Viettel có thiết 
kế nhỏ gọn, hiện đại. 

Có thể sử dụng mạng LAN hoặc kết nối wifi trực tiếp. Do đó, phủ hợp lắp đặt cho 
chung cư, nhà phố, quán cafe, nhà hàng, công ty, nhà xưởng.. . Dễ dàng quản lý ứng 
dụng trên ứng dụng VHome do Viettel phát triển. - Kênh phân phối sản phẩm rộng 
rãi, giá cả phải chăng: So với các sản phẩm camera truyền thống, camera gia đình 
Viettel có giá thành khá cạnh tranh trên thị trường và được phân phối rộng rãi tại các 
cửa hàng Viettel trên toàn quốc. - Hỗ trợ khách hàng tận tình: Cài đặt trong 48h, hỗ 
trợ suốt quá trình sử dụng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ lắp đặt nhanh chóng trong 
thời gian nhất định không ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiễn độ công việc của khách 
hàng. Hy vọng với những giải đáp trên, bạn đã biết ngoài giá lắp đặt camera Viettel 
thì mình cần phải trả bao nhiêu tiền. Mọi thắc mắc hay cần tư vẫn bạn có thể gọi đến 
hotline 18008168 (miễn phí) để được giải đáp, hỗ trợ và lắp đặt tận nơi chu đáo. 
Xem chỉ tiết tại: 
https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/lap-dat-camera-v1iettel-khach-hang-can-tra- 
nhung-khoan-phi-nao/19 140720 


